Cù Lao Phố 


Trần Nguơn Phiêu 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Cù Lao Phố 





Trần Nguơn Phiêu 
Cù Lao Phố 
Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu 


Trong lịch sử mở rộng bờ cỏi đất nước Việt Nam, cuộc Nam 
Tiến đã thật sự thành công khi vùng đất Đồng Nai-Gia Định 
đã được tiền nhân gia công củng cố phát triển. Từ nơi đây, 
một đầu cầu vững chắc đã được hình thành, để từ đó bung 
ra khai thác toàn vùng đồng bằng Sông Cữu. 

Vùng đất miền Nam đã thành hình trong lịch sử Việt Nam chỉ 
vào khoảng 400 năm, kể từ thế kỷ XVII. Trước thế kỷ thứ VI, 
đây là một vùng đất hoang vu thuộc Vương quốc Phù Nam. 
Trường Viển Đông Bác Cổ, sau cuộc khám phá các di tích ở 
Óc Eo, vùng núi Ba Thê (Châu Đốc) năm 1944 đã gọi thời 
này là nền văn minh Óc Eo. Sau thế kỷ thứ VI, sắc tộc 
Kambuja từ miền Bắc tràn xuống đã phá tan vương quốc 
Phù Nam và thành lập vương quốc Chân Lạp. Vương quốc 
Chân Lạp đã nổi tiếng vì sự nghiệp xây dựng một kỳ công 
kiến trúc: đền đài Angkor vào thế kỷ XII! Vương quốc Chân 
Lạp đã suy yếu vì những cuộc tranh dành nội bộ cộng với sự 
lấn chiếm của lân quốc Xiêm. Họ đã phải ba lân dời đô, từ 
bỏ Angkor để qua Oudong và sau cùng dừng lại ở Phnom 
Penh. 

Năm 1620, với ý định tìm đồng minh liên kết để chống trả 
vương quốc Xiêm, vua Chey Chetta II đã đến đất Thuận Hóa, 
xin cầu hôn cưới công chúa Nguyễn Ngọc Vạn, con của chúa 
Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Công chúa Ngọc Vạn đã trở thành 


Hoàng hậu Ang Cuv hay Sam Đát đất Chân Lạp. Chuyện 
cưới gả này cũng là dịp để Chúa Nguyễn có thêm được tiềm 
lực tài nguyên trong cuộc phân tranh với chúa Trịnh ở Bắc. 
Cuộc Nam Tiến đã thực sự khởi tiếp để kết thúc ở miền Nam 
nhờ ở sự kết hôn của công chúa Ngọc Vạn. Việc này cũng có 
thể coi như sự lập lại của lịch sử trước kia, khi nhà Trần gå 
công chúa Huyền Trân về vương quốc Chàm để lấy đất hai 
châu Ô, RÍ! 

Tháp tùng công chúa Ngọc Vạn là một số tùy tùng thân tín 
theo để phục vụ. Lịch sữ ghi nhận công chúa Ngọc Vạn, nay 
là hoàng hậu Sam Dat đã xử sự rất khéo và rất được lòng 
hoàng tộc Chey Chetta. Sau cuộc hành quân năm Mậu Tuất 
(1658) của chúa Nguyễn Phước Nguyên vào Môi Xuy (Bà 
Rịa), vua Nặc Ông Chân mới chịu thuần phục Chúa Nguyễn 
và đồng ý cho người Việt đến sinh sống trên đất mình. Chúa 
Nguyễn lại khuyến khích dân Thuận Quảng di vào đất Chân 
Lạp khẩn hoang, lập ấp, biến miền đất hoang phế, ít ỏi dân 
cư này càng ngày càng thêm trù phú. 

Năm 1679, một sự kiện mới lại làm cho cuộc Nam Tiến đợt 
này thêm phần đột khởi: cuộc di dân của hơn ba ngàn quan 
binh Trung Hoa, gốc Quảng Đông- Phước Kiến, trung thành 
với Minh triều, không chấp nhận sống dưới triều Mản Thanh. 
Xuôi về Nam trên 50 chiến thuyền, họ đã đến xin chúa 
Nguyễn Phúc Tần chấp nhận cho nơi cư trú. Chúa Nguyễn 
ưng thuận cho họ đến khai khẩn đất miền Nam. Nhóm di 
dân này đã chia làm hai: một nhóm do tướng Trần Thượng 
Xuyên, Trần An Bình hướng dẫn đã chọn vùng Đồng Nai- Gia 
Định để khai khẩn. Nhóm thứ hai do Dương Ngạn Pich, 


Hoàng Tiến chỉ huy đã tiến xa hơn, chọn vùng Mỹ Tho- Cao 
Lãnh làm đất dung thân. 

Trần Thượng Xuyên và các bộ hạ đã chọn vùng Cù Lao Phố 
để thành lập và phát triển thành Nông Nại Đại Phố, một 
thương cảng sầm uất, tấp nập thương thuyền buôn bán với 
người nước ngoài như Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn Độ, Mã Lai, 
Nam Dương... Là một cấp chỉ huy có tầm nhìn xa, Trần 
Thượng Xuyên đã thấy vùng đất này có nhiều tiềm năng về 
nông nghiệp và thương nghiệp vì thuận lợi giao thông thủy 
bộ. Ông đã huy động sức người và của cải để thương cảng 
Nông Nại Đại Phố thành một trung tâm thương mại danh 
tiếng vào bật nhất ở phương Nam vào thời bấy giờ. Khúc 
sông Đồng Nai, vùng Cù Lao Phố từ đó, đã được biết với 
danh xưng mới: Sông Phố. 

Cù Lao Phố mang nhiều tên gọi khác nhau. Ngoài tên Nông 
Nại Đại Phố, còn có các tên: Đông Phố, Giản Phố, Cù Châu, 
Bải Rồng. Đối với người dân đất Đồng Nai hiện nay, Cù lao 
Phố là một địa danh quen thuộc, mọi người đều biết. Đây là 
một hòn đảo phù sa, nằm gọn giữa hai cánh tay sông Đồng 
Nai. Quốc lộ số 1 ngày trước cũng như đường xe lửa xuyên 
Việt đều băng qua cù lao này qua hai chiếc cầu: Cầu Gành 
bốn nhịp về phía Nam và Cầu Rạch Cát về hướng Bắc. 

Sách Đại Nam Nhất Thống Chí đã ghi nhận cảnh phồn thịnh 
của Cù Lao Phố ngày trước như một nơi hưng thịnh, thu hút 
nhiều cư dân đến từ miền Trung. Nhà mái ngói, tường vôi, 
lầu cao, quán rộng. San sát bên bờ sông là các nhà gổ hai 
từng, nối liền năm dậm. Ngoài việc xây cất nhà cửa, chợ 
búa, phát triển các nghề trồng trọt, thủ công nghiệp, Trần 


Thượng Xuyên còn cho xây ba loại đường rộng, bằng phẳng, 
đến nay vẫn còn. Con đường giữa theo chiều dài cù lao lót 
đá ong đỏ, dài độ 4 km, từ chùa Đại Giác đến bến đò Kho. 
Đường thứ hai, xây ngang cù lao, lót đá trắng chặt con 
đường giữa cạnh chợ Hiệp Hòa đi đến bến đò Tân Vạn. Con 
đường thứ ba, lót đá xanh bao quanh cù lao thì hình như đã 
biến mất dạng, nay chỉ còn vài dấu tích. 

Trần Thượng Xuyên ngoài biệt tài tổ chức khai khẩn vùng 
đất hoang vu thành một thương cảng phồn thịnh, lại cũng là 
một dũng tướng đã giúp Chúa Nguyễn trong nhiều trận đánh 
dẹp Cao Miên, mở rộng biên cương miền Nam. Năm 1690, 
ông đã cùng với Mai Vạn Long đánh bại và bắt được Nặc 
Ông Chân, chiếm Nam Vang, Gò Bích, Cầu Nam. Năm 1700, 
ông đã giúp Nguyễn Hữu Cảnh tiến đánh vua Chân Lạp lần 
thứ hai. Sau cuộc hành quân này, biên cương Đàng Trong đã 
được mở rộng thêm từ Biên Trấn, Phiên Trấn đến tận Định 
Tường, Long Hồ và An Giang. Năm 1715 ông cùng với 
Nguyễn Cửu Phú đánh Nặc Ông Thâm và chiếm được thành 
La Bích. Chúa Nguyễn đã ban cho ông danh hiệu “Nguyễn vi 
vương, Trần vi tướng, đại đại công thần bất tuyệt". Năm 
1720, Trần Thượng Xuyên qua đời, được phong Thượng đẳng 
thần, được tôn thờ ở đình Tân Lân, xây bên bờ sông Đồng 
Nai, cạnh chợ Biên Hòa. Hằng năm dân chúng vùng này vẫn 
lấy ngày ông mất tức 23 tháng 10 âm lịch để làm ngày giổ 
Đức Ông. 

Trong các công thần nhà Nguyễn có công khai khẩn mở 
mang bờ cỏi miền Nam, phải nhắc đến Nguyễn Hữu Cảnh. 
Năm 1698, Chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược 


phương Nam. Viên Thống suất này đã chọn Cù Lao Phố làm 
nơi đặt tổng hành dinh. Tại bản doanh này, ông đã thiết lập 
cơ sở hành chánh, ổn định đời sống dân chúng bằng cách tổ 
chức phủ, huyện, tổng, xã, thôn của các vùng Phước Long, 
Biên Trấn. Việc quy định khai khẩn ruộng đất, lập sổ bộ đinh, 
điền, thuế má đã giúp cho Chúa Nguyễn có thêm nguồn lợi 
thu thập. Ông đã có sáng kiến khuyến khích dân chúng các 
miền Quảng Nam, Quảng Ngãi vào khai khẩn ruộng đất, lập 
vườn tược, thành lập nhiều làng mạc trù phú. Những nghề 
thủ công đã phát triển mạnh như đúc đồng, làm đồ gốm, đồ 
mộc, nấu đường.v.v..., những loại hàng hóa được các thương 
thuyền ngoại quốc ưa chuộng, thu mua xuất cảng. 

Tháng 7 năm 1699, Nặc Thu, vua Chân Lạp chống chúa 
Nguyễn. Nguyễn Hữu Cảnh đã được cử đi đánh dẹp, khiến 
Nặc Thu phải xin hàng phục vào tháng 4 năm 1700. Sau khi 
chiến thắng, trên đường rút về, khi đóng quân ở cồn Cây 
Sao (về sau được gọi là Cù lao Ông Chưởng, An Giang), ông 
lâm trọng bịnh và đã mất khi về đến Rạch Gầm. Linh cữu 
được đưa về bản doanh Cù Lao Phố và an táng ở thôn Bình 
Hoành, nay được đổi tên thành thôn Bình Kính. Đền thờ 
Nguyễn Hữu Cảnh, được dân địa phương gọi là Đình Bình 
Kính, nằm gần Quốc lộ 1, giữa Cầu Gành và Cầu Rạch Cát, 
mặt tiền day xuống dòng Đồng Nai. Hằng năm, ngày 16 
tháng 5 âm lịch là ngày giổ được long trọng tổ chức để ghi 
ơn của một công thần khai quốc. Danh ông đã được dân 
gian miền Nam đời đời ghi nhớ qua câu hát ru em: 

Bao phen qua nói với diều: 

Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá, tôm 


Việc Trần Thượng Xuyên cầm binh giúp Chúa Nguyễn lại trở 
thành một tai họa khi xãy ra cuộc chiến giữa Tây Sơn và 
Nguyễn Ánh. Trong khoảng những năm 1776- 1779, Cù Lao 
Phố đã bị tàn phá trong các cuộc giao tranh. Nhà cửa, tiệm 
buôn, phố xá, kho chứa hàng đều bị thiêu đốt. Đường xá bị 
đào bới, các cơ sở thủ công tan tành. Dân chúng bị tàn sát, 
thây lấp hết giòng sông quanh cù lao, nước đỏ ngào vì máu. 
Đến cả tháng sau, những người sống sót không ai dám dùng 
nước ở sông vì ô nhiểm! Cả một vùng thương cảng sầm uất 
đã thành chiến địa tan hoang. Những người Hoa còn sống 
sót đã bồng bế nhau lánh nạn về Bến Nghé và là những 
người đã gầy dựng lại sự nghiệp, thành lập vùng Chợ Lớn về 
sau này! 

Trong quá trình di dân vào Đàng Trong, về mặt tín ngưởng, 
phải nhắc đến sự kiện về ba nhà sư, đệ tử của Tổ sư Nguyên 
Thiều ( người gốc Quảng Đông): Thành Nhạc, Thành Đẳng 
và Thành Chí. Ba nhà sư này đã khởi công sáng lập ba ngôi 
chùa nay vẫn còn nổi danh ở Đồng Nai. Sư Thành Nhạc cùng 
các đệ tử đã lập chùa Long Thiền ở xã Bửu Hòa, ven sông 
Đồng Nai. Sư Thành Đẳng đã chọn Cù Lao Phố để dựng chùa 
Đại Giác và sư Thành Chí đã lên vùng núi đá Bửu Long xây 
dựng chùa Bửu Phong. 

Chùa Đại Giác khi được dựng lên, chỉ là một ngôi chùa nhỏ, 
cột cây, vách ván, lợp ngói âm dương. Trong cuộc chiến giữa 
Tây Sơn và Nguyễn Ánh, vào năm 1779, công chúa thứ ba 
của Nguyễn Ánh là Nguyễn Thị Ngọc Ánh trong cơn binh lửa, 
đã có lần đến ẩn náo tại chùa Đại Giác. Khi Gia Long lên 
ngôi, nhớ đến ơn ngày trước, vua đã ban chiếu cho trùng tu 


năm 1802. Đến năm 1820, vua Minh Mạng cũng tiếp tục cho 
sửa rộng lớn hơn. Công chúa Ngọc Ánh đã cúng dường một 
bức hoành phi sơn son thếp vàng có khắc ba chữ "Đại Giác 
Tự". Bên trái khắc “Minh Mạng nguyên niên, mạnh đông cốc 
nhật”, bên phải khắc “Tiên triều Hoàng nữ đệ tam công chúa 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh phụng cúng”. Tấm hoành phi này đến 
ngày nay vẫn được treo trước chánh điện. Qua nhiều đợt 
trùng tu về sau này, chùa mới có thêm lầu chuông và lầu 
trống. Vì thế, tuy chùa có tiếng là "cổ tự" nhưng nay lại có 
kiến trúc hoàn toàn mới. 

Chùa Đại Giác, chùa Bữu Phong và chùa Long Thiền là ba 
ngôi chùa chứng tích cho bước Nam Tiến của nửa đầu thế kỷ 
thứ XVII. Ba nhà sư : Thành Đẳng, Thành Chí, Thành Nhạc 
thuộc dòng Lâm Tế của tổ Nguyên Thiều đã có công đức 
thành lập ba trung tâm Phật giáo đầu tiên ở đất Đồng Nai. 
Việc hoằng dương giáo pháp đã được truyền đi các tỉnh 
miền Nam từ ba trung tâm sơ khòi này. 

Nhắc đến các đền, chùa ở Cù Lao Phố, không thể không kể 
đến một ngôi chùa đặc biệt, nằm cách bên phía tay phải 
chùa Đại Giác khoảng một trăm thước. Chùa có tên là chùa 
Chúc Đảo, nay được mang tên là chùa Chúc Thọ; nôm na lại 
có tên gọi chùa Sau nhưng dân gian vẫn thường gọi là chùa 
Thủ Huồng. Người sáng lập chùa là một nhân vật có thật, 
tên Võ Thủ Hoàng. Có lẽ vì dân chúng Dang Trong không 
dám phạm húy đến tên chúa Nguyễn Hoàng nên tên Thủ 
Hoàng được gọi trại thành Thủ Huồng? Võ Thủ Hoàng là một 
thư lại ở đất Đồng Nai vào đầu thời Chúa Nguyễn. Nhờ xử 
dụng các thủ đoạn xảo trá, Thủ Huồng đã lươn lẹo chiếm 


đoạt được nhiều tài sản của dân chúng, cho vay nặng lãi 
v.v...nên đã trở thành bá hộ. Có nhiều huyền thoại được 
truyền tụng trong dân gian nhưng đại để câu chuyện là Thủ 
Huồng đã có dịp gặp được một người đi thiếp xuống địa 
ngục (có chuyện lại kể là chính ông đã được dịp đó) và thấy 
ở dưới đang có sån một gông lớn dành cho Thủ Huồng! Thủ 
Huồng đã ăn năn hối cải, đem của bố thí cho người nghèo, 
bán ruộng vườn để cúng dường chùa chiền, giúp đở thôn 
xóm. Ông đã dùng gia sản dựng lên chùa Chúc Đảo ở Cù Lao 
Phố, thiết lập một chiếc bè lớn có đầy đủ nồi niêu, gạo, mắm 
cho ghe thuyền lỡ độ đường ngược nước có chỗ nghỉ ngơi ở 
ngã ba sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Ngã ba có chiếc bè 
của Thủ Huồng đến nay vẫn còn được gọi là Ngã ba Nhà Bè, 
một địa danh đã đi vào lịch sử với câu hò: 

Nhà Bè nước chảy chia hai: 

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về... 

Bên dòng sông Đồng Nai, gần cầu Gành, còn một di tích lịch 
sử được dựng lên từ thuở Trần Thượng Xuyên. Đó là đền thờ 
Quan Thánh, một vị thần mà các cộng đồng Trung Hoa rất 
tôn sùng. Dân chúng Cù Lao Phố gọi nơi đây là Chùa Ông và 
thường đến lễ bái. Đền có tiếng rất linh thiêng với những 
tượng rất cổ. Tuy xa xôi nhưng hằng năm, rất nhiều người 
Hoa từ Chợ Lớn- Sài Gòn vẫn thành kính đem lễ vật lên dâng 
cúng và đồng thời cũng tìm được dịp để sống những phút 
thư thả trong cảnh trí rất đẹp của đền xây cạnh bờ sông 
Đồng Nai. Ngày Mùng Ba Tết năm 1975, tác giả bài này đã 
đến viếng đền và theo thông lệ cổ truyền, đã cầu xin một 
qué đầu năm. Trong xâm, Quan Thánh cho biết "Trong năm 


có nạn lớn, đi về hướng Đông sẽ thoát”. Cũng vì lẽ đó nên 
khi miền Nam bị lấn chiếm, tác giả đã theo lời Ông chỉ bảo, 
chọn đường biển Đông qua Mỹ thay vì trở qua đất Pháp là 
nơi đã có một thời du học! 

Di tích lịch sử văn hóa Đồng Nai- Gia Định đến nay còn biết 
được chính xác, phần lớn phải nhờ đến công trình biên soạn 
của một danh nhân khác của thời lập quốc, một nhân vật đã 
được người dân Biên Hòa tôn kính: Trịnh Hoài Đức. Ông gốc 
người Minh hương, sanh năm 1765 ở Bình Trước, Biên Hòa, 
đã từng thọ giáo với Võ Trường Toản. Ông đã được vua Gia 
Long trọng dụng sau khi thi đổ ở Huế, đảm nhận việc dạy 
Đông cung Cảnh, được cử làm thượng thư hai bộ Lại và Binh, 
nhiều lần làm Chánh sứ sang Trung Quốc. Ngoài các tập thơ 
Cẩn Trai thi tập và Bắc Sứ thi tập, ông đã viết bộ địa chí gồm 
sáu quyển, biên khảo rất công phu về lịch sử, địa dư, phong 
tục, nền hành chánh...miền Nam: bộ Gia Định Thành Thông 
Chí. Tài liệu này đã được phiên dịch ra Pháp ngử và xuất bản 
năm 1863 ở Paris. Đây là một công trình biên khảo vô giá 
cho những sử gia muốn nghiên cứu về miền Nam. Trịnh Hoài 
Đức mất năm Ất Dậu thời Minh Mạng, thọ 60 tuổi. Mộ đến 
nay vẫn còn ở xã Bình Trước (Biên Hòa) và được tôn thờ ở 
chùa Gia Thạnh (Chợ Lớn), chùa của người Minh hương, thờ 
vua Gia Long và các công thần người Minh. 

Cù Lao Phố, một địa danh đã một thời nổi tiếng với tên Nông 
Nại Đại Phố, tóm lại phải được coi như một nơi xuất phát 
quan trọng trong việc hoàn thành cuộc Nam Tiến. Mặc dầu 
vùng này vẫn được biết như một vùng đất mới, dân cư thưa 
thớt khi Chúa Nguyễn cho người vào khai thác, nhưng theo 


các nghiên cứu khảo cổ, người tiền sử đã hiện diện trên 
vùng đất Đồng Nai cả ngàn năm về trước. Để tự bảo vệ với 
thú dử, người tiền sử thường tìm nơi trú ẩn ở các hang động, 
các cù lao trên sông. Trên các cù lao như cù lao Rùa, cù lao 
Gáo ...dọc sông Đồng Nai, các dụng cụ bằng đá mài như 
búa, dao vẫn thường được tìm thấy. 

Năm 1927, một kỷ sư Pháp tên Jean Bouchot đã phát hiện 
một ngôi mộ đá khi mở con đường số 2 từ Long Khánh đến 
Bà Rịa, cách ngã ba Tân Phong độ 3 km. Trường Viễn Đông 
Bác Cổ đã được thông báo. Việc khai quật đã được giao cho 
Jean Bouchot và chủ đồn điền cao su tên W. Bazé. Lực lượng 
lao động được xử dụng phần lớn là các tội phạm nên việc 
làm đã không đúng với các nguyên tắc khai quật. Tuy nhiên, 
J. Bouchot là một kỷ sư nên đã ghi chú cẩn thận các chỉ tiết 
đào bới. Đây là một ngôi mộ, được gọi là Mộ cổ Hàng Gòn, 
bằng đá hoa cương được mài dũa, dài 4,20 m, ngang 2,70 
m, cao 1,60 m. Sáu tấm đá được mài dũa ở mặt ngoài đã 
được ghép thành một hộp vuông dài, được giữ chặt nhờ hệ 
thống rãnh 10 cm đục trong đá, sâu 4 đến 5 cm. Hai bên mộ 
còn có hai hàng trụ đá hoa cương và sa thạch cao 7,50 m. 
Trên đầu các trụ đều được khoét lõm, hình yên ngựa. Các 
nhà khảo cổ danh tiếng trên thế giới như H. Parmentier đã 
quan tâm đến quan sát. Các nhà khoa học đã khẳng định, 
đây là mộ cổ loại hình dolmen, nhưng so với kiến trúc 
Mégalithique ở Đông Nam Á, thường có hình thức thô sơ, thì 
mộ Cự Thạch Hàng Gòn của những người Việt cổ lại là một 
thành tựu độc đáo về kỷ thuật và nghệ thuật. 


Một phát hiện khảo cổ quan trọng khác đã chứng minh sự 
hiện diện của người cổ Việt ở miền Nam từ nhiều ngàn năm 
trước. Đó là việc tìm được một nhạc khí độc đáo: đàn đá. 
Năm 1949, một bộ đàn đá đầu tiên được tìm thấy ở buôn 
Ndút Lieng Krak ở cao nguyên Daklat Giáo sư G. 
Condominas, chuyên khảo về nhân chủng học và Giáo sư 
âm nhạc André Schaseffner đã công bố về phát hiện khảo 
cổ này ở Paris ngày 6 - 6- 1950. Bộ đàn đá này hiện đã được 
bảo tồn ở Bảo tàng viện Louvres. Nhà nghiên cứu nhạc Trần 
Văn Khê đã có lần xin được quan sát bộ đàn đá này ở 
Louvres nhưng chỉ được xem hình chụp và nghe tiếng nhạc 
qua băng ghi âm mà thôi! Đến năm 1970, một bộ đàn đá 
thứ hai được phát hiện ở làng Bù Do, tỉnh Lâm Đồng. Có lẽ vì 
chánh quyền Việt trong thời chiến, không chú trọng nhiều về 
các di tích lịch sử nên một người Mỹ đã đem bộ đàn đá này 
về tặng cho viện Bảo tàng Los Angeles lưu giữ! 

Đến ngày 13 tháng 12 năm 1979, nhân một cuộc khai quật 
khảo cổ ở Bình Da, thành phố Biên Hòa, tình cờ, một bộ đàn 
đá đủ 47 thanh đã được phát hiện khi đào sâu đến độ 65 
cm! Có thể coi đây là một ngày trọng đại về lịch sử khảo cổ, 
chứng minh vùng Đồng Nai cũng như vùng Nam Tây Nguyên 
đều thuộc một vùng văn hóa đặc thù, văn hóa đàn đá, khác 
với vùng văn hóa trống đồng ở lưu vực sông Hồng và sông 
Mã ở miền Bắc. Những mẩu tro, xương cạnh bộ đàn đá Bình 
Da đã được gởi sang thử nghiệm ở Đức và phản ứng phóng 
xạ carbone C 14 đã xác định niên đại đàn đá Việt Nam ở độ 
3180 năm. Vài năm sau 1979, di tích đàn đá cũng đã được 


phát hiện nhưng không trọn vẹn ở Gò Me, cách xa Bình Da 
độ 3 km về hướng Tây. 

Sông Đồng Nai là một con sông nước rất trong, so với nước 
đục phù sa của sông Cữu Long. Ngày thường mặt sông trông 
rất hiền hòa nhưng mỗi năm đến mùa nước đổ, sông trôi 
cuồn cuộn, cuốn cành khô củi mục từ trên rừng xuống, 
thường gây lụt lội bất ngờ. Vì vậy nên mỗi năm, mặt đất 
thường được phủ lên bằng lớp đất mới. Tác giả bài này đã 
lớn lên ở ấp Phước Lư, một ấp nhỏ bên bờ Rạch Cát là con 
rạch bao quanh Cù Lao Phố về mặt Bắc. Nhà vườn ở cạnh di 
tích chân câu Rạch Cát ngày xưa, nay chỉ còn lại hai vệ cầu 
rất dày, xây bằng đá xanh. Bên kia bờ sông, ở Cù Lao Phố 
cũng còn di tích hai vệ cầu đối diện. Năm 1945, nhân dịp 
cần phải đào mương rộng chung quanh vườn để đem nước 
tưới đất, các người giúp việc đào đã cuốc gặp vô số móng 
sắt đóng chân ngựa, bàn đạp và phụ tùng yên, cương thắng 
ngựa, các lưởi giáo, mác bằng kim khí đã hư hao, rỉ sét.... 
Đây là bải chiến trường ngày xưa nên các di vật trên đã 
được gom thành nhiều đống, đem bán lại cho những người 
thâu mua sắt vụn! 

Cù Lao Phố là một vị trí có thể được người tiền sử chọn làm 
nơi di trú. Hi vọng trong tương lai sẽ có những cuộc khảo cổ, 
khai quật trong lòng đất nhiều phát hiện mới. Trần Thượng 
Xuyên. khi đến đất Nông Nại đã chọn ngay nơi đây làm chổ 
dừng chân vì ông là một danh tướng dũng lược có tâm nhìn 
ước đoán xa. Nông Nại Đại Phố do ông thành lập đã có một 
thời vang tiếng ở phương Nam. Sau khi bị đổ nát trong cuộc 
chiến Nguyễn Ánh - Nguyễn Huệ, những người có óc kinh 


doanh lớn đã di chuyển để lập thành vùng Chợ Lớn trù phú, 
nhưng một số người bình dân vẫn bám trụ gầy dựng lại đời 
sống ở miền đất cù lao dễ sinh sống này. Một cộng đồng mới 
lại được củng cố thành lập, một cộng đồng có sắc thái riêng 
biệt, được người vùng Đồng Nai chú trọng. Cù lao Phố được 
tiếng là một nơi rất an cư, dân chúng sống kỷ luật, một lòng 
một dạ. Trộm cướp đã tránh không dám dòm ngó đến nơi 
nầy vì họ đã biết: theo tiền lệ, khi được tin có gian phi xâm 
nhập, cả làng đều thức dậy đốt đuốc giữ khắp mặt sông. 
kiểm soát hai đầu câu Gành và cầu Rạch Cát. Nếu kẻ trộm 
cướp bị bắt được với đầy đủ tang chứng, dân làng sẽ họp lại 
để quyết định kết tội: cột đá vào kẻ gian phi và đem ra giữa 
Cầu Gành, xô xuống sông Đồng Nai! Theo một vài bô lảo 
thuật lại, thời Pháp chiếm đóng, nghe được tin có kẻ cướp đã 
bị dân làng Hiệp Hòa xử như thế, viên tỉnh trưởng đã phái 
một cảnh sát Pháp đến làng điều tra. Gặp tình trạng cả làng 
đồng lòng cùng nhau kéo đến trụ sở làng phản đối, bảo rằng 
"không nghe gì. không thấy gì, không biết gì cả", viên cảnh 
sát đã ớn, trở về tường thuật lại với tỉnh trưởng và ông này 
cũng chấp nhận "không nghe gì, không thấy gì, không biết 
gì" cho xong chuyện. 

Khoảng hơn sáu mươi năm về trước, người dân vùng Cù Lao 
Phố, cũng như phần lớn các nơi khác ở miền Nam, rất ít gia 
đình có sắm được đồng hồ để theo dỏi giờ giấc. Buổi sáng 
tin sương, khi bắt đầu nghe tiếng gà gáy, những người buôn 
bán phải thức sớm để chuẩn bị gánh hàng ra các chợ, những 
thợ rừng chèo ghe đi đốn củi ở rừng Vĩnh Cữu, những công 
nhân làm ở nhà máy cưa Tân Mai, các công, tư chức phải ra 


ga đón chuyến xe sớm đi làm việc ở Sài Gòn...người người 
thường cố nằm thêm để chờ nghe được hồi chuông công 
phu khuya của chùa Đại Giác. Đến khi đó họ mới thật sự 
thức dậy chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Trong không 
khí êm ả buổi sáng, tiếng chuông chùa cổ chầm chậm ngân 
dài trên sóng nước dòng Sông Phố, như để thức tỉnh lòng 
người. Đến buổi tối, tiếng động vang rền của đoàn xe lửa 
cuối cùng trong ngày, chuyến tốc hành xuyên Việt, khởi 
hành từ Sài Gòn khi vượt qua hai cầu sắt Cù Lao Phố vào lúc 
9 giờ đêm là một báo hiệu để nhà nhà tắt đèn đi nghỉ. 

Từ ngày mở xa lộ Sài Gòn- Biên Hòa, khúc Quốc lộ 1 xuyên 
qua Cù Lao Phố không còn được xe cộ chiếu cố như trước. 
Sự di chuyển qua hai cầu Gành và Rạch Cát đã thưa vắng 
trở lại. Dân chúng đã tìm lại được nhịp sống bình thản ngày 
trước, chỉ trừ việc hai chiếc cầu vẫn được canh gác nghiêm 
nhặt, ghe thuyền không được phép di chuyển trên sông ban 
đêm. Không biết hiện nay, cảnh nghiêm cấm còn duy trì 
không, vì nay đất nước đã thanh bình ? 

Ước mong sao thế hệ trẻ ngày nay của Cù Lao Phố cũng 
được hưởng lại cái thú thả thuyền trên Sông Phố vào các dịp 
sáng trăng hoặc đêm đêm hẹn hò ra hóng mát chuyện trò, 
thề non hẹn biển trên Cầu Gành bốn nhịp! 

Trần Nguơn Phiêu 

(Viết tặng Giáo sư Trần Thượng Thủ, 

hậu duệ đời thứ XII của Trần Thượng Xuyên, 

nhân ngày giổ Đức Ông: 23 tháng 10 âm lịch, năm Giáp 
Thân, 2004) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy : lethy44 

Nguồn: thuvientoancau 

Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 4 tháng 6 năm 2007 


